WikipediA 

Bislama 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Bislama là một ngôn ngữ creole, đây là một trong các 
ngôn ngữ chính thức của Vanuatu. Bislama là ngôn ngữ 
thứ nhẫt của nhiều "ni-Vanuatu đô thị" (sống tai Port 
Vila và Luganville), và là ngôn ngữ thứ hai của phân dân 
sô còn lại của nước này. "Yumi, Yumi, Yumi",quôc ca 
Vanuatu, đưỢc hát bằng tiêng Bislama. 

Trên 95% từ trong tiếng Bislama có nguồn gốc từ tiếng 
Anh; phân còn lại bao gôm vài chục từ mưỢn của tiêng 
Pháp , cũng như từ các ngôn ngữ khác nhau ở Vanuatu, 
chủ yếu là tên gọi thực vật và động vật/ 1 ]. Bislama về 
cơ bản có thê coi là một ngôn ngữ với từ vựng tiêng 
Anh và ngữ pháp châu Đại Dương/ 2 ] 


Mục lục 

Lịch sử 
Tên gọi 
Từ vựng 

So sánh với các ngôn ngữ bồi khác 

Yumi, Yumi, Yumi (Quốc ca) 

Đọc thêm 
Tham khảo 
Liên kết ngoài 


Bislama 


Khu vực 

p* Vanuatu 

Tổng số người 

6,200 (ngôn ngữ thứ 

nói 

nhất), 

200,000 (ngôn ngữ bổ trỢ) 

Phân loại 

Ngôn ngữ creole 


- Creole tiếng Anh 


■ Thái Bình Dương 


■ Bìslama 

Hệ chữ viết 

Latinh 

Địa vị chính thức 

Ngôn ngữ chính 
thức tại 

Vanuatu 

Mã ngôn ngữ 

ISO 639-1 

bi 

ISO 639-2 

bis 

ISO 639-3 

bis (http://www.sil.org/ 


iso639-3/documentation.a 


sp?id=bis) 

Linguasphere 

52-ABB-ce 



Lịch sử 


Trong thời kỳ đưỢc gọi là Blackbirding, vào thập niên 1870 và thập niên 1880, hàng trăm ngàn dân các 
hòn đảo Thái Bình Dương (nhiêu người trong sô họ từ New Hebrides (nay là quân đảo) Vanuatu) đã bắt 
làm nô lệ và bị buộc phải làm việc trên các đồn điền, chủ yếu ở Queensland, Australia và Fiji/ 3 ] với 
tình trạng nhiêu ngôn ngữ đưỢc nói ở các đôn điên, một ngôn ngữ bôi đưỢc hình thành, theo đó kêt hỢp 
từ vựng tiêng Anh với các câu trúc ngữ pháp đặc trưng của ngôn ngữ trong khu vực. Các đôn điên không 
chỉ tạo ra một ngôn ngữ bôi là Bislama, mà còn có tiêng Tok Pisin của Papua New Guinea và Pijin của 
quần đảo Solomon. 

Ngôn ngữ bồi này bắt đầu đưỢc phổ biến ra quần đảo Vanuatu vào thế kỷ 20, khi những người sống sót 
sau thời kỳ Blackbirding bắt đâu quay trở lại hòn đảo quê hương của mình: kiên thức vê ngôn ngữ bôi 
này sẽ tạo điêu kiện đê họ giao tiêp không chỉ với thương nhân và những người định cư châu Âu, mà 




























còn giữa các nhóm dân bản địa của các đảo trong quân đảo. Đây là cách Bislama đưỢc tạo, dân dân 
phát triên một cách riêng biệt với những tiêng bôi khác ở Thái Bình Dương. 

Vì Vanuatu là một trong những quôc gia có tỷ lệ ngôn ngữ trên dân sô cao nhât thê giới (113 ngôn ngữ 
trên một diện tích chỉ 12.200 km 2 ), tiêng Bislama tỏ ra hữu ích đê trở thành một ngôn ngữ chung đê giao 
tiêp giữa ni-Vanuatu (người sông tại đô thị), cũng như với cả người nước ngoài. Bên cạnh Bislama, hâu 
hêt các ni-Vanuatu cũng biêt ngôn ngữ bản địa của họ, ngôn ngữ bản địa của cha và/hoặc mẹ, và 
người hôn phôi của họ. Ngôn ngữ chính thức đê giảng dạy là tiêng Anh hoặc tiêng Pháp. 

Hơn một thế kỷ qua, Bislama đã phát triển một cách tự do cae trong văn nói và văn viết. Chỉ gần đây 
(1995, với ấn bản thứ hai năm 2004) mới có từ điển đầu tiên của tiếng Bislama^ đưỢc xuất bản, và 
điêu này đã giúp tạo ra chính tả thông nhât cho tiêng Bislama. 

Tên gọi 

Tên gọi Bislama (lúc trước đọc là "Bichelamar") xuất phát từ thế kỷ 19 với từ cổ "Beach-la-Mar" (tiếng 
Pháp hiện đại là "bêche de mer" Hải sâm), và từ đó trong tiêng Pháp lại bắt nguôn từ tiêng Bô Đào Nha 
"bicho do mar"/ 5 ] Giữa thê kỷ 19, hải sâm đưỢc thu lưỢm và sây khô, và những người lao động làm 
việc đó đã sử dụng từ này đê đặt tên cho ngôn ngữ giao tiêp giữa họ. 


Từ vựng 

So sánh với tiêng Anh: no: not 

hem i no kakae yam = he doesrTt eat (a, the) yam 

nomo: no/any more (placed beíore the predicate) 

hem i nomo kakae yam = he doesrYt eat (a, the) yam any more 

nomo: only / doesn't but 

hem i kakae yam nomo = he only eats yam 

ne va: never 

hem i neva kakae yam = he never eats yam 

jes: shows an action that has just occurred 

mitala i jes vvekap = we just Wũke up 
stat: start, commencement of a process 

hem i stat kukum kumala - he/she has started to cook svveet potatoes 
stap: ongoing or habitual action 

hem i stap kukum kumala - he/she is now cooking svveet potatoes / he/she usually makes 
svveet potatoes 


gogo: continual action 





hem I kukum kumala gogo = he/she keeps on cooking svveet potatoes / he/she continually 
cooks svveet potatoes 

bin: (been) - completed action 

hem I bin go long Kanal = he has gone to Luganville (Principal City in Santo) 
finis: íinished, past tense (when beíore object) 
hem i finis kakae = he is tinished eating 
finis: already (when aíter object) 

hem i kakae finis = he has already eaten 

mas: must 

hem i mas kakae = he must eat 

traem: try 

hem i traem singsing = he tries to sing 

wantem: want 

hem i vvantem go long Kanal = he wants to go to Luganville 

save: can, know; from French savoir 

mi save toktok langvvis blslama = I can speak Bislama 

sapos: (suppose) if 

sapos yumltutala I taenem plg, yumltutala i klllm hem i ded = if we find a pig, we'll kill it 


ì. 

So sánh với các ngôn ngữ bôi khác 


Tiếng Anh 

Bislama 

Pijin 

Tok 

Pisin 

Á Ằ 

Tiêng Creole Eo biên Torres 

and 

mo 

an 

na 

ane, 'ne, an, a 

the / this 

_ia / 

ya 

_ia 

dispela 

(the) dha - dhemtu - dhem / (this) dhis_(ia) / (that) dhis_ 

dhe, dhas_(dhe) 

he / she / it / 
him / her 

hem 

hem 

em / 

en 

em 

for 

from 

fo 

long 

po 

(adjective 

marker) 

-fala 

-fala 

-pela 

-0 (-wan when not beíore the noun - em i big man he's a big 
man - man i bigvvan the man's big ) 

vvoman 

vvoman 

vvoman / 

mere 

meri 

uman / oman (dialect ditíerence) 


Yumi, Yumi, Yumi (Quốc ca) 

Bài chi tiết: Yumi, Yumi, Yumi 





tiếng Bislama 


Dịch sang tiéng Anh 


CHORUS: CHORUS: 

Yumi, Yumi, yumi i glad long talem se We (, We, We) are happy to proclaim 
Yumi, yumi, yumi ol man blong Vanuatu We (, We, We) are the People of Vanuatu! 


God i givim ples ya long yumi, 
Yumi glattumas long hem, 

Yumi strong mo yumi tri long hem, 
Yumi brata evrivvan! 

CHORUS 

Plante tasin blong bifo i stap, 
Plante tasin blong tedei, 

Be yumi i olsem wan nomo, 
Hemiatasin blong yumi! 

CHORUS 

Yumi save plante wok i stap, 

Long ol aelan blong yumi, 

God i helpem yumi evrivvan, 

Hem i papa blong yumi, 

CHORUS 


God has given us this land; 

This gives us great cause for rejoicing. 
We are strong, we are free in this land; 
We are all brothers. 


We know there is much work to be done 
On all our islands. 

God helps all of us, 

He is our tather, 


CHORUS 


CHORUS 

We have many traditions 
And we are tinding new ways. 
Now we shall be one Person, 
We shall be United for ever. 

CHORUS 


ĐỌc thêm 


■ Camden, Pastor Bill. 1979. Parallels in structure of lexicon and syntax betvveen New Hebrides 
Bislama and the South Santo language as spoken at Tangoa. Pacitic Linguistics, A-57:51-117. 

■ Charpentier, Jean-Michel 1979. Le pidgin bislama(n) et le multilinguisme aux Nouvelles- 
Hébrides. Langues et Civilisations àTradition Orale 35. Paris: SELAF. 

■ Crovvley, Terry. 1990. Beach-la-Mar to Bislama: The emergence of anational language in 
Vanuatu. Oxtord Studies in Language Contact. Oxtord: Clarendon Press, xxi + 422pp. 

■ Crovvley, Terry. 1995. An illustrated Bislama-English and English-Bislama dictionary. Vila: 
Pacitic Languages Unit and Vanuatu Extension Centre, University of the South Pacitic. 
(Revised 2004.) vii + 478pp. * Builds on the work of Camden (1977) and other sources to 
provide a very comprehensive modern dictionary of modern Bislama, together with a 
comprehensive English index. 

■ Crovvley, Terry. 2004. Bislama Reterence Grammar. Oceanic Linguistics Special Publication 
No. 31. Honolulu: University of Hawai'i Press. 

■ Darrell T. Tryon and Jean-Michel Charpentier. 2004. Pacitic Pidgins and Creoles: Origins, 
Grovvth and Development. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2004. xix + 559 pp. 
Hardcover ISBN 3-11-016998-3. 


Tham khảo 


1. A Charpentier, Jean-Michel 1979. Le pidgin bislama(n) et le multlllngulsme aux Nouvelles- 
Hébrldes. Langues et Civilisations àTradition Orale 35. Paris: SELAF. 





2. A Camden, Pastor Bill. 1979. Parallels in structure of lexicon and syntax betvveen New 
Hebrides Bislama and the South Santo language as spoken at Tangoa. Pacitic Linguistics, A- 
57:51-117. 

3. A Emma Christopher, Cassandra Pybus and Marcus Butord Rediker (2007). Many Middle 
Passages: Forced Migration and the Making of the Modern World , University of Calitornia 
Press, pp 188-190. ISBN 0-520-25206-3. 

4. A Crovvley, Terry. 1995. An illustrated Bislama-English and English-Bislama dictionary. Vila: 
Pacitic Languages Unit and Vanuatu Extension Centre, University of the South Pacitic. 
(Revised 2004.) vii + 478pp. 

5. A "bêche-de-mer (http://www.bartleby.com/61/53/B0145350.html)", American Heritage 
Dictionary, 2000 

Liên kết ngoài 


■ Bislama Translator & Spelling Dictionary for Microsott 

Word (http://www.swtech.com.au/bislama/index.html) 

English - Bislama Online translator and MS Word dictionary 

■ Bislama (https://dmoztools.net/Science/Social_Sciences/Li 

nguistics/Languages/Natural/Pidgins_and_Creoles/English 

_Based/Bislama) trên DMOZ 

■ Vanuatu Daily Post (http://www.dailypost.vu/) - news in English and Bislama 

■ A bibliography of Bislama (http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/VAN/bislama.html), from an 
Australian National University website 

■ Peace Corp Bislama tutorial (http://www.peacecorps.vu/bislama.html) 

■ Portions of the Book of Common Prayer in Bislama (http://justus.anglican.org/resources/bcp/IVI 

elanesia/bislama_intro.html) Preabuk long Bislama 


Có sẵn phiên bản 
Tiếng Bislama của 
yvikipedia, bách khoa 
toàn thư mở 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bislama&oldid=62893245” 


Trang này đưỢc sửa đổi lần cuối vào ngày 4 tháng 7 năm 2020 lúc 20:34. 

Văn bản đưđc phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự; có thế áp dụng điều khoản 
bố sung, với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng và Quy định quyến riêng tơ . 
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tố chức phi IỢÍ nhuận. 






























